


Chương 196: Bố trí



Hàn Lập không ngừng đi sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ xung quanh trở nên vô cùng nóng bức, hành lang này càng ngày càng rộng lớn hơn, chỗ cao nhất đã cao đến mấy trượng. 

 

Hàn Lập theo sau Tinh Viêm Hỏa Điểu đang tiếp tục bay sâu vào trong, thỉnh thoảng nhìn hai bên vách động. 

 

Vách động có chút bằng phẳng, không ít nơi còn lưu lại dấu vết do con người cải tạo thành. 

 

"Chẳng lẽ là của Hỏa Luyện trưởng lão..." Trong lòng hắn suy đoán. 

 

Từ danh hào người này có thể nhìn ra y tu luyện công pháp tám phần là thuộc tính hoả. Nơi đây khí tức hỏa thuộc tính đậm đà như vậy đúng là nơi bế quan tốt nhất. 

 

Bởi vậy cấm chế được bố trí bên ngoài, giấu đầu hở đuôi hẳn là do y làm. 

 

Chưa đầy một nén nhang sau, có tiếng âm thanh nặng nề càng ngày càng vang lên, phảng phất như vô số sấm rền. 

 

Tinh Viêm Hỏa Điểu giờ phút này chẳng biết tại sao đột nhiên bay nhanh lên gấp bội. 

 

Hàn Lập thấy vậy tăng tốc đuổi theo. 

 

Bay được một khoảng không xa hắn cảm thấy hai mắt sáng lên, một thế giới hoả hồng to lớn xuất hiện trước mắt, to mấy ngàn trượng. 

 

Trên không là từng đám thạch nhũ như mây rũ ngược xuống, hiện ra màu xích hồng, mặt ngoài trùm lên một tầng hỏa diễm cháy hừng hực. 

 

Phía dưới là một hồ nham tương, phía trên hồ lơ lửng một tầng lửa như mây mù màu đỏ thắm đang thiêu đốt. 

 

Trong hồ nham tương cuồn cuộn lên, thỉnh thoảng có một cái bong bóng khí thật lớn thoát ra, sau đó nổ bể phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền. 

 

Nguyên một đám quang cầu hoả hồng lớn chừng nắm tay theo bong bóng khí nổi lên, sau đó bay tản ra xung quanh. 

 

"Hỏa tinh!" Mắt Hàn Lập sáng ngời. 

 

Toàn bộ không gian dưới mặt đất khắp nơi tràn ngập hỏa diễm giống như Xích Hồng quang mang, hư không tựa hồ cũng đang thiêu đốt, độ nóng cao đến mức khó tin, lấy thân thể Huyền Tiên cường hãn của Hàn Lập cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. 

 

Một luồng nhiệt phong theo mặt hồ thổi tới, làm cho làn da hắn cũng cảm thấy đau nhức. 

 

Nhưng gặp tình huống này, Tinh Viêm Hỏa Điểu lại hưng phấn dị thường. 

 

Hoả điểu vỗ cánh bay lượn hóa thành một đạo Ảnh Tử màu trắng bạc bao trùm cả không gian xung quanh, thỉnh thoảng há miệng nuốt từng đoàn hỏa tinh, có khi bay thẳng vào trong nham thạch, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, sau đó thoát ra ở một khu vực khác, thích chí vô cùng. 

 

Hàn Lập thấy vậy, động lòng. 

 

Dưới mặt đất này Hỏa mạch phong phú vượt xa dự liệu của hắn, khó trách Hỏa Luyện trưởng lão kia muốn dùng cấm chế che đậy nơi này lại. 

 

Tinh Viêm Hỏa Điểu ở chỗ này hấp thu lực lượng hỏa diễm, tin tưởng rất nhanh có thể khôi phục lại. 

 

Bất quá, tựa hồ còn thiếu chút gì đó... 

 

Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như thường, phất ống tay áo. 

 

Mấy trăm đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, là những trận kỳ màu hỏa hồng, rơi vào trên hồ nham tương tạo thành một pháp trận thật lớn. 

 

Trong miệng hắn lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết bay ra, toàn bộ pháp trận chậm rãi vận chuyển, mỗi một đạo trận kỳ đều nở rộ đạo đạo hồng quang, ngưng tụ thành một cái pháp trận hoả hồng. 

 

Tinh Viêm Hỏa Điểu tựa hồ hiểu ý chủ nhân, lúc này đình chỉ vui đùa ầm ĩ, vỗ cánh bay vào chính giữa trận pháp. 

 

Sau một khắc, toàn bộ hoả diễm dưới mặt đất bị thu hút hội tụ tại pháp trận, quay quanh Tinh Viêm Hỏa Điểu, rất nhanh tạo thành một cái kén tằm hỏa hồng thật lớn. 

 

Thân hình Hàn Lập đột ngột từ mặt đất bay lên một chỗ vách động rồi dừng lại, lật tay lấy ra một cây cự bút hỏa hồng, vung vẩy khắc nhanh vào các đồ vật tạo ra vô số phù văn cự đại, tạo thành một bộ đồ án hỏa diễm. 

 

Sau đó thân hình hắn thoắt một cái xuất hiện ở một vách động khác, lần nữa huy động cự bút khắc ra một đồ án hoả diễm. 

 

Rất nhanh tám đồ án hoả diễm được Hàn Lập khắc vào đồ vật, vây kén tằm cự đại vào giữa. 

 

Hàn Lập lúc này mới thu hồi cự bút, trong miệng tụng niệm chú ngữ. 

 

Ô...ô...n...g! 

 

Tám đồ án hoả diễm nở rộ tia sáng chói mắt, rất nhanh kết nối với nhau tạo thành một pháp trận thật lớn, bao phủ kén tằm cự đại vào trong. 

 

Hai pháp trận bổ trợ lẫn nhau. 

 

Ầm ầm! 

 

Không gian dưới mặt đất chấn động một chút, lực hỏa diễm vọt tới sáp nhập vào trong kén tằm hoả hồng. 

 

Lúc này Hàn Lập cảm giác được Tinh Viêm Hỏa Điểu bên trong kén tằm, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều đang chậm rãi tăng lên, trong mắt lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng. 

 

Hắn lập tức dò xét một vòng quanh động, xác định hai cái pháp trận vận hành ổn định, rồi theo đường hành lang cũ quay ra bên ngoài. 

 

Mắt của hắn nhìn khắp nơi đánh giá, sau đó phất ống tay áo, một luồng sáng bắn ra rơi vào phụ cận sơn cốc, rất nhanh mở ra một cái cấm chế thật lớn đem toàn bộ sơn cốc bao trùm lại. 

 

Làm xong những chuyện này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 

 

Giải quyết xong chuyện Tinh Viêm Hỏa Điểu, tâm tình Hàn Lập thật tốt, không lập tức quay về đỉnh núi, mà bay ra bên ngoài Xích Hà Phong. 

 

Nếu như sáu trăm ngàn dặm chung quanh Xích Hà Phong từ nay về sau đều là địa bàn của hắn tại Chúc Long Đạo, hắn tự nhiên muốn hảo hảo nhìn một cái, làm một chút chuẩn bị. 

 

Bỏ ra thời gian gần nửa ngày, Hàn Lập dạo quanh một vòng lãnh địa, tại một số nơi bày ra một ít pháp trận cảm ứng, phòng ngừa có người lén lẻn vào. 

 

Toàn bộ lãnh địa, lấy Xích Hà Phong làm hạch tâm, tự nhiên là nơi Linh Mạch hội tụ, thiên địa linh khí nồng đậm nhất. 

 

Bất quá ngoại trừ ngọn núi này, hắn còn phát hiện hai khu vực phía bắc đạt tiêu chuẩn Tiên Vực, xem như Linh Địa thượng phẩm loại nhỏ, cùng hơn mười chỗ mạch khoáng thật tốt. 

 

Mạch khoáng phần lớn bị khai thác hơn phân nửa, hai Tiểu Linh địa được dùng làm linh điền, chỉ là không biết đã bao nhiêu năm không có người chăm sóc sớm đã hoang phế. 

 

Nếu là Chân Tiên Trưởng lão khác, đối với linh điền mạch khoáng này tự nhiên sẽ phái một ít tôi tớ đến tiến hành khai thác, để thu nhập thêm Linh Thạch trong một khoảng thời gian dài. 

 

Nhưng Hàn Lập lại không có hứng thú, ít nhất tạm thời còn không có ý định để ý tới, rất nhanh bay trở về đỉnh Xích Hà Phong. 

 

"Lệ trưởng lão!" Đám người Mộng Vân Quy giờ phút này song song đứng ở cửa viện, khom mình hành lễ với Hàn Lập. 

 

Khắp nơi trên đỉnh núi giờ phút này đều đã được quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, những đình đài lầu các kia càng rực rỡ hẳn lên. 

 

Tu Trúc Tùng Bách phảng phất như được tắm trở nên xanh biêng biếc, dòng sông trong hơn, bên trong có một bầy Kim Sắc Du Ngư bơi lội chơi đùa quanh lá sen xanh biếc. 

 

Hàn Lập hài lòng nhẹ gật đầu, đem mấy gian phòng phía ngoài động phủ an bài cho đám người Mông Vân Quy cư trú, sau đó đuổi bọn họ về nghỉ ngơi. 

 

Trong động phủ, Hàn Lập tra xét các nơi một phen, bố trí xuống một ít cấm chế, sau đó đi tới Linh dược viên. 

 

Dược viên nơi này, nếu ở phía ngoài hắn đương nhiên sẽ không gieo trồng Linh dược quan trọng, bất quá như vậy cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. 

 

Hàn Lập trầm ngâm chốc lát, lập tức đem dược viên chia làm mấy khu vực, lấy ra một ít hạt giống Linh dược bình thường trồng xuống. 

 

Những chuyện này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, sớm đã như ngựa đi đường quen. 

 

Cũng không lâu lắm, một cái dược viên mới tinh liền hiện ra. 

 

Hàn Lập lật tay lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng vung lên. 

 

Một cỗ linh dịch màu xanh nhạt từ đó bắn ra, rơi vào khắp nơi dược viên. 

 

Sau đó hắn phất tay lên, một cỗ quanh mang thanh thúy từ trong tay bắn ra, bao phủ toàn bộ Linh dược viên. 

 

Từng mầm xanh biếc từ dưới đất mọc lên, tản mát ra sinh cơ xanh nhạt. 

 

Hàn Lập trên mặt tươi cười, sau đó xoay người đi tới vách núi chỗ động phủ, tay áo giơ lên đem cửa động mở ra tiến vào trong. 

 

Bên ngoài động phủ nhìn không thấy gì đặc biệt, nhưng bên trong có không gian riêng, mới nhìn có chừng mười gian phòng, Luyện Đan Thất, Luyện Khí Thất, cái gì cần có đều có, ngược lại giảm đi cho hắn nhiều công sức. 

 

So với trước sân, Hàn Lập tự nhiên ưa thích nơi này hơn, chỉ sợ vị chủ nhân động phủ trước kia cũng nghĩ như thế. 

 

Hắn một phen cân nhắc liền bắt đầu động thủ, đem nơi đây thay đổi một ít, đem một toà thạch thất bí mật nhất cải biến thành một Dược Viên nhỏ, ở gần vách núi mở ra một căn phòng đá, trên tường đánh ra vô số lỗ nhỏ để sau này có thể cho ánh sáng trăng sao chiếu xạ vào gian phòng này, để Chưởng Thiên Bình hấp thu. 

 

Đem động phủ bộ bố trí thỏa đáng, Hàn Lập mới lần nữa đi ra động phủ, tính toán bố trí xuống mấy tầng cấm chế ở tít xa bên ngoài. 

 

Lúc hắn đang muốn thi pháp, thân thể chợt cứng đờ, xoay người lại, nhìn đến mảnh Linh dược viên nhỏ kia. 

 

Chỉ thấy bên trong dược viên, Linh thảo vừa mới nảy mầm hơn phân nửa không ngờ héo rũ, chỉ còn một ít còn sống. 

 

"Xảy ra chuyện gì vậy?" 

 

Hàn Lập sầm mặt lại, bước nhanh tới rút ra một cây Linh thảo héo rũ. 

 

Chỉ thấy bộ rễ hạt giống kia hoàn toàn héo rũ, hiện ra màu đen kịt, giống như bị lửa thiêu. 

 

Hắn lại rút ra mấy cọng linh thảo khác, tình huống đều giống nhau, bất quá dược viên cũng có mấy loại Linh thảo mọc tốt, sinh cơ bừng bừng, không có chút dấu hiệu khô héo. 

 

Hàn Lập lúc này đem thần thức tản ra, không lâu sau liền tìm được nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy. 

 

Bởi vì hoả mạch dưới mặt đất quanh năm không có người khống chế, hỏa linh lực dồi dào dần dần thẩm thấu lên, toàn bộ thổ nhưỡng bên trong Xích Hà Phong đều ẩn chứa nồng nặc linh lực thuộc tính "Hoả". 

 

Hoàn cảnh như vậy vô cùng thích hợp linh thảo hỏa thuộc tính sinh trưởng, nhưng mà nếu muốn trồng Linh thảo thuộc tính khác liền không có khả năng sống. 

 

Hàn Lập nhìn vào bên trong dược viên, có vài ngọn Linh thảo sinh trưởng tốt đều là hỏa thuộc tính. 

 

Hắn nhíu mày, Xích Hà Phong nơi đây vẫn còn có phiền toái này. 

 

Khó trách Xích Hà Phong này không người chọn lựa, lúc trước hắn chọn nơi đây, thần tình trên mặt Dư Hiền Thắng cùng Kỳ Lương đều có chút cổ quái. 

 

Hàn Lập hơi trầm ngâm, lông mày rất nhanh giãn ra. 

 

Trước mắt tình huống này mặc dù có chút phiền phức, bất quá cũng không phải là vô pháp, đều muốn ngăn cách ảnh hưởng Linh Mạch dưới đất vẫn có không ít biện pháp, chỉ cần phân bố những cấm chế pháp trận ngăn cách hiệu quả là được. 

 

Tuy như thế thì Linh thảo hấp thu địa mạch Linh khí chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn không lo lắng, dù sao hắn dùng lục dịch trong Chưởng Thiên Bình để thúc, đối với Linh khí trong lòng đất cũng không quá nhiều yêu cầu. 

 

Về phần dược viên nhỏ, dù sao cũng dùng để che dấu tai mắt người khác, đến lúc đó đổi lại một ít Linh thảo Hỏa thuộc tính là được. 

 

Nghĩ tới đây, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, công việc lại lần nữa trở nên bận rộn. 

 

...